\ 


TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 
BISHOP“S HOUSE O©F HA TINH DIOCESE 
Thạch Trung, Tp. Hè Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam 


\ Í Thạch Trung commune, Ha Tỉnh city, Ha Tinh province, Viet Nam 
_ N Website: hi†p:/ /giaophanhdtinh.com 
TT, Emoil: vanphongtgm@giaophanhotinh.com 


¬ Phone: (+84) 865 165 167 





Số 02/2021/T-GM Văn Hạnh, ngày 12 tháng 01 năm 2021 


THƯ MỜI 
V/v: Dự lễ Tất Niên và Chúc tết Đức Cha Giáo Phận 


Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng Sinh, Quý Hội đồng mục vụ, 
các Hội đoàn và toàn thể dần chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh 


Kính thưa Quý Cha và Ông Bà Anh Chị Em, 


Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Giáo phận, hòa chung niềm vui của dân tộc trước thềm năm 
mới Tân Sửu, Tòa Giám Mục Hà Tĩnh tổ chức ngày tất niên và gặp gỡ cuối năm của Gia đình 
Giáo phận để cảm tạ Thiên Chúa, tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Bậc Tiền Nhân, cảm ơn và 
cầu nguyện cho các Ân Nhân, chúc tết Đức Cha và mừng tuổi nhau... 


Vậy chúng con trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh, Quý Hội đồng mục vụ, các 
hội đoàn và toàn thể dân chúa trong Giáo phận về tham dự Thánh lễ Tất niên Canh Tý vào lúc 
08h30, thứ năm, ngày 04/02/2021, tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý, tại Nhà thờ Chính 
Tòa Văn Hạnh. 


Chương trình: 


-_ 7h45 Đón tiếp 

-- 8h30”: Rước nhập lễ và Thánh lễ 

-_ 9h45": Điểm sự kiện, chúc tết Đức Cha và mừng tuổi nhau 
-_ 11h00: Tiệc mừng 


Ban tổ chức Chúng con rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh và quý 
Ông Bà Anh Chị Em. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Bổn 
mạng Giáo phận, chúc lành cho Quý Cha và Quý vị. 


N PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 





Chưởng ấ ấn Tòa Giám mục 


